Chúa tế của núi tuyết 
nguyễn chu nhạc 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Chúa tể của núi tuyết 


nguyễn chu nhạc 
Chúa tể của núi tuyết 


Người ấy là Yasunari Kawabata, nhà văn hiện đại của xứ sở 
Mặt trời và hoa anh đào, người đầu tiên của Nhật Bản được 
trao giải Nobel văn chương vào năm 1968. Nói đến ông, dân 
hâm mộ văn chương đều biết đấy là tác giả của bộ ba tiểu 
thuyết nổi tiếng làm nên tên tuổi ông trên văn đàn thế giới : 
Xứ Tuyết- Ngàn cánh hạc- Tiếng rền của núi. Cùng với đó, 
còn kể đến Cố đô, Vũ nữ It-zu và Người đẹp say ngủ, và biết 
bao nhiêu truyện vừa, truyện ngắn xuất sắc nữa ... 

Nói đến văn học hiện đại Nhật Bản,Y. Kawabata là 
chúa tể. Sau ông, người ta nhắc tên Kenzaburo Ôe, người 
Nhật thứ hai giành Nobel văn chương, và mới đây là Haruki 
Murakami , người được tiên đoán sẽ giành Nobel văn chương 
trong tương lai, song họ khó có thể lật được ngôi chúa tể 
của Y. Kawabata. 

Riêng với tôi, chính Kawabata cùng với những tác 
phẩm của mình là diện mạo văn chương, và cao hơn là văn 
hóa Nhật Bản. Shõ-gun tướng quân của tác giả James 
Clavell, một tác phẩm văn học sử, ít nhiều đã đưa đến mọi 
người hình ảnh một nước Nhật phong kiến xưa cũ, ở đó bản 
sắc văn hóa của đất nước mặt trời mọc hiện lên khá phong 
phú. Tuy nhiên, phải chờ đến  Kawabata, tinh thần văn hóa 
Nhật mới được khắc họa đậm nét. 

Bấy lâu nay, nói đến Nhật Bản, người ta tóm gọn 
trong mấy cụm từ như sau : Hoa anh đào- Núi Phú Sĩ- Động 
đất.- Samurai ( Võ sĩ đạo)- Trà đạo- Kịch Noh- Thơ Haiku- 


Trang phục Kimônô- Vật Su-mô- Rượu Sa-kê- Geisha. Theo 
tôi, nối dài thêm một gạch nữa - Y. Kawabata. 

Tại sao lại thế ? Đơn giản, bởi Kawabata khiến cả thế 
giới biết đến văn chương- văn hóa Nhật Bản, không chỉ 
thông qua các tác phẩm văn chương , mà qua cả chính cuộc 
sống và cái chết của mình. Tự thân, ông chỉ là một gạch nối, 
song ông đã chứa đựng trong cuộc sống mình những tố chất 
của nền văn hóa Nhật và đồng hóa thành các tác phẩm, mà 
bạn đọc khắp thế giới đều có thể tìm thấy từ đấy nhứng 
gạch nối kia ( hoa anh đào, động đất, núi Phú sĩ, trà đạo, 
kịch Noh, Geisha...). Câu chuyện về ông, xin bắt đầu từ kết 
cục là cái chết theo tỉnh thân Samurai, chỉ không lâu sau khi 
ông giành Nobel văn chương, vào đầu năm 1972... 

Mùa thu năm 2005, tôi sang Tokyo. Chỉ nửa ngày, tôi 
đã biết thế nào là động đất, khi chiếc giường tôi nằm trong 
căn phòng tầng 7 ngay trung tâm thành phố, rung nhẹ liền 
mấy đợt, và khi tôi hiểu ra thì động đất đã chấm dứt. Đúng 
một ngày sau, truyền hình Nhật Bản liên tục đưa tin hình 
ảnh Thủ tướng Nhật ( khi đó là ngài Koizomi ) đi viếng ngôi 
đền Yosukoni, cùng những phản ứng của những quốc gia 
láng giềng. Sở dĩ người ta phản đối là vì trong ngôi đền ấy, 
không chỉ thờ các vị anh hùng, liệt sĩ từ nhiều đời đã hy sinh, 
tận tụy vì sự tồn vong và phát triển của đất nước Mặt trời 
mọc, mà còn có cả mấy chục vị tướng cùng vị thủ tướng 
Nhật bị quy là tội phạm chiến tranh khi đã cùng quân đội 
của mình xâm chiếm và tàn sát nhân loại ở khu vực Đông Á 
và Đông Nam Á trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Tôi 
đã tự hỏi và đến nay chưa có lời giải đáp, rằng liệu ở đó, có 


tên của Y.Kawabata không ? Hoặc giả ở nước Nhật, có nơi 
nào thờ các bậc danh nhân tư tưởng văn hóa để lưu tên tuổi 
của những vị như ông không, kiểu như điện Panthéon ở Paris 
( Pháp ) quàn các danh hào ? 

Trở lại với mùa thu Tokyo năm 2005. Tôi đã được 
chiêm ngưỡng những cây phong dần ngả vàng, những hàng 
tơ liễu buông thướt tha dọc hè phố, và tôi nhớ đến 
Kawabata. Tôi đã đến thăm đền thờ Minh Trị Thiên hoàng 
xem đám rước tế, chơi ngắm triển lãm cúc hoa-một biểu 
hiện nhỏ của bon-sai Nhật, rồi lần giở từng chiếc thẻ cầu 
may của đám học trò trước mùa thi treo đầy dẫy ở đó, và sờ 
tay lên các vết xước lõm do những đồng chinh của người 
dân ném cầu phúc lộc thọ năm mới trên những cánh cửa gỗ 
cửa đền, tôi nhớ đến Kawabata. Tôi đã thẩn thơ dạo gót 
trong công viên hành chính Hibiya, lặng quan sát những họa 
sĩ cắm cúi trên giá vẽ và những người già ngả lưng mơ ngủ 
trên ghế đá, rồi quá bộ đi dạo ngang qua Lầu công chúa, 
qua rừng thông đến tận cổng Hoàng cung để chiêm ngưỡng 
vẻ cổ kính thâm nghiêm của cổng thành với cặp lính gác 
đứng im như tượng, tôi nhớ đến Kawabata. Tôi đã bỏ thời 
gian chui rúc hòa vào dòng người nhung nhúc tuôn chảy 
theo 13 tuyến metro chằng chịt ngang dọc trong lòng đất 
sâu, rồi cũng bỏ thời gian theo dõi bây chim quạ chao liệng 
lúc chí chéo lúc não nề trên những ngọn cây cao, tôi nhớ 
đến Kawabata. Tôi đã dán mắt vào màn hình tỉ vi xem trọn 
màn kịch Noh dài lê thê mấy giờ đồng hồ buổi đêm, cũng 
như lang thang cùng đồng nghiệp ken vai chen chúc nơi 
dốc phố có cửa hàng đồ lưu niệm Một trăm yên, nơi cách 


đấy vài trăm thước là quảng trường tụ hội của các cặp đồng 
tính trong trang phục kỳ quái đua nhau phô diễn, tôi nhớ 
đến Kawabata.Tôi đã được lên sân thượng của tòa nhà thị 
chính thành phố cao 45 tầng, để từ đó chụp ảnh và thoải 
mái phóng tầm mắt bao quát bốn phương tám hướng cái thủ 
đô hiện đại cỡ bậc nhất thế giới với chiều dài trải gần trăm 
cây số và chứa mười mấy triệu dân này, tôi nhớ đến 
Kawabata... Cho đến khi chiếc Boeing của Vietnam Airlines 
từ sân bay quốc tế Narita cất mình bay bổng lên bầu trời rồi 
liệng nửa vòng trên vịnh Tokyo, nghiêng cánh chào rồi bay 
theo hướng tây nam, đưa du khách trở về với món mì lạnh 
kiểu Nhật trong bữa ăn trên máy bay, tôi nhớ về Kawabata. 
Tại sao lại thế, khi ông nhà văn này cứ như hình với bóng 
bám theo tôi từng bước chân, ám ảnh tôi trong mọi suy nghĩ 
? Đơn giản là với tôi, Kawabata chính là vẻ đẹp Nhật, là tỉnh 
thần Nhật, là văn hóa Nhật, là sự hiển hiện của cả nước 
Nhật. Vâng, chỉ là một thôi mà cũng là tất cả ! 

Tôi nhớ, trong buổi làm việc báo cáo kết quả chuyến 
đi và cũng là buổi làm việc chia tay với Ban lãnh đạo của 
Trung tâm y tế quốc tế Nhật Bản, trong ý kiến của mình, tôi 
dành phần nhiều để nói về đất nước và con người Nhật Bản 
thông qua những biểu hiện về văn hóa. Tôi nhắc đến tác 
phẩm Vô ảnh đăng của nhà văn Wantanabe viết về giới y 
học Nhật Bản, chỉ là mượn cớ để bắc cầu sang Kawabata. 
Tôi đã thao thao không rõ bao lâu về văn hóa Nhật được thể 
hiện trong các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn này làm cô 
phiên dịch tài giỏi cũng hết sức khó khăn trong việc tìm từ 
chuyển ngữ sang tiếng Anh, đến mức làm các vị tiến sĩ y 


khoa bạn phải ngạc nhiên không hiểu sao cái ông nhà báo 
Việt này lại biết lắm thứ về văn hóa Nhật đến vậy. Có lẽ, khi 
ấy, sự dồn tụ về Kawabata chứa chất trong tôi bao lâu 
không được giải tỏa, nên đến khi gặp dịp tôi đã tuôn ra 
trong sự kích động khó kìm nén, khiến mình có gì đó bất nhã 
bởi đáng lý phải nói về chuyện y học bệnh tật thì lại đi khen 
một ông nhà văn. Tôi còn nhớ, trong những phút giây như 
nhập đồng đó, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo, lo phía bạn khó chịu 
vì sự lac đề của mình, nên đã viện diễn rằng, chính người 
cha thân sinh của Kawabata cũng là một bác sĩ. Sau này tôi 
rẩm riu, chắc là các vị trong giới y học Nhật Bản cũng không 
nỡ chê trách khi phải nghe một ông khách nói như phát 
cuồng về tinh thần, về vẻ đẹp, về văn hóa nước họ, cùng 
những lới khen ngợi dành cho một nhà văn của họ, người 
đầu tiên đã mang về cho đất nước họ niềm vinh hạnh, Nobel 
văn chương. 

Chắc chắn là các vị tiến sĩ y khoa Nhật hôm ấy không 
tài nào biết được tôi đã từng đọc ngấu nghiến, rồi nghiễn 
ngẫm bộ ba kiệt tác của Kawabata là Xứ tuyết, Ngàn cánh 
hạc, Tiếng rền của núi, cùng truyện Vũ nữ It-zu, Người đẹp 
say ngủ, đó là những tác phẩm của ông sớm nhất được dịch 
ra tiếng Việt, và dạo ấy do đời sống xã hội khó khăn nên hầu 
hết ấn phẩm in bằng loại giấy xấu màu xám đen, xù xì và 
nét chữ không mấy rõ. Họ cũng không thể biết được là, đúng 
vào lúc tôi có dịp dạo chơi trên đất nước quê hương của 
Kawabata để nhìn ngắm mà chiêm nghiệm về những gì nhà 
văn này đã viết từ nửa đầu thế kỷ trước, và thao thao nói về 
Kawabata, thì ở Việt Nam, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ 


Đông Tây đang chuẩn bị cho ra đời Tuyển tập tác phẩm Y. 
Kawabata, dày hơn nghìn trang in trên giấy loại tốt trong kế 
hoạch Tủ sách Nobel văn học. 

Sau nữa, khi có điều kiện đọc thêm nhiều tác phẩm 
khác của Kawabata, nhất là Diễn từ Nobel của ông, kể cả bài 
giới thiệu giải Nobel văn chương năm 1968 của Tiến sĩ 
Anders-Sterling thuộc Viện hàn lâm Thụy Điển, tôi thấy 
những cảm nhận của mình về con người và giá trị văn 
chương của ông không mấy khác xa. Kawabata được trao 
Nobel văn chương bởi những lý do, như : " Người ta đặc biệt 
ca ngợi Kawabata như một người thấu hiểu một cách tinh tế 
tâm lý phụ nữ ." ; " Tác phẩm của Kawabata làm ta nhớ tới 
hội họa Nhật Bản; ông là kẻ tôn thờ cái đẹp mong manh và 
ngôn ngữ hình ảnh u buồn của hiện hữu trong cuộc sống của 
thiên nhiên và thân phận con người ", và " Kawabata, với 
tư cách nhà văn, đã phú cho một nhận thức văn hóa đầy 
tính đạo đức-thẩm mỹ một phẩm chất nghệ thuật độc sáng, 
vì vậy, bằng cách riêng của mình đóng góp vào việc bắc 
một nhịp cầu tinh thần giữa phương Đông với phương Tây ". 

Ngay chính Kawabata, Diễn từ Nobel của mình đọc tại 
buổi lễ trao giải cuối năm 1968, ông đã lấy tên " Sinh ra từ 
vẻ đẹp Nhật Bản ", như thế đủ rõ ông tự ý thức về giá trị văn 
chương của mình thế nào! Tôi dặc biệt thích, ông đã mở đầu 
diễn từ đó bằng việc viện dẫn bài thơ thiền của vị thiền sử 
người Nhật Bản là Dogen ở thế kỷ 13, bài thơ có tên là Bản 
lai diện mục : " Hoa thắm mùa xuân/ Cu gù tiết hạ/ Trăng 
thu óng ả/ Tuyết đông/ Giá lạnh, tinh khôi ". 

Tôi không dám sa đà vào diễn từ của Kawabata, đơn 


giản bởi tôi sợ mình sẽ không còn đủ sự khôn ngoan tỉnh táo 
để thoát khỏi mê cung cái đẹp mà ông giăng mắc. Còn bởi 
từ lâu nay, sau khi đọc những kiệt tác văn chương của ông, 
tôi bị đắm chìm vào đấy và thường hay mộng mị giữa ban 
ngày. Những người đàn bà đẹp với đủ thân phận, những xúc 
cảm tình dục mãnh liệt mà mong manh dễ vỡ, những phong 
cảnh thiên nhiên đẹp một cách u buồn , những sinh hoạt tôn 
giáo huyền bí, những phong cách quý tộc vừa trang nhã vừa 
suy đồi, những phong tục dân gian khác lạ, những bóng hình 
của nhân vật-tác giả lởn vởn đâu đây... Tất, tất cả vây hãm, 
luồn lách trong ta, ám ảnh ta !... 

Trong chục ngày ở Nhật Bản, tôi không có thời gian và 
điều kiện đi đâu xa ngoài thủ đô Tokyo và vùng phụ cận, 
song do đọc các tác phẩm của Kawabata, nên tôi thấy như 
mình đã được đi đây đó khắp nước Nhật rồi. Kể từ ngày 
Kawabata về cõi xưa, nước Nhật đã trải qua hơn ba chục 
năm, giàu có-đông đúc-hiện đại hơn lên nhiều lắm. Khi 
thong thả một mình dưới bóng liễu lúc chiều tối, hay khi 
ngửa mặt ngắm tán phong vàng ở bến xe buýt lúc đợi xe, tôi 
tự hỏi không biết Kawabata đã từng đi đứng ở chỗ này chưa? 
Rồi lúc hòa mình vào dòng người trên phố, nơi ga metro, 
chốn siêu thị đông đúc, tôi thường nhìn thẳng vào gương 
mặt người đối diện, bất kể đó là đàn ông hay đàn bà, già 
hay trẻ để xem có chút gì của Kawabata ẩn giấu ? Bởi người 
ta bảo ông là gương mặt của vẻ đẹp, tinh thân và trí tuệ 
Nhật Bản. Lớp trẻ Nhật ngày nay ham học, ham làm ăn lập 
nghiệp và cũng chơi tới bến. Tôi tin rất nhiều trong số họ 
không biết Kawabata là ai. Cũng có rất nhiều người trong số 


họ biết đến Kawabata và từng đọc tác phẩm của ông, song 
với họ ông không là tất cả. Không nói đến nhiều giá trị Nhật 
Bản khác trên trường quốc tế, ngay trong lĩnh vực văn 
chương thôi, thì Kawabata đã quá xa xôi, gần hơn là Ôê, mà 
Ôê thì cũng xa rồi, bởi mốt bây giờ là đọc Murakami, là 
Banana Yoshimoto, là những gỉ gì gì sau nữa... 

Gần đây, tôi có dịp tiếp xúc, trò chuyện với một bạn 
gái trẻ Nhật Bản, cô Sachiko Asa, đạo diễn chương trình 
phát thanh Tiếng Việt thuộc Ban Phát thanh & truyền hình 
Đối ngoại Đài NHK Nhật Bản.Cô có đợt tìm hiểu và học việc 
tại cơ quan tôi, Đài Tiếng nói Việt Nam. Cô cắt nghĩa cho tôi 
hiểu cái tên Sachiko, âm Hán Việt là Tảo Tri Tử, tức là đứa 
trẻ thông minh sớm. Là một nữ nhà báo, tuổi chưa đến 30, 
Sachiko khá thông minh và hiểu biết. Vì không vướng rào 
cản ngôn ngữ, tôi giúp cô hiểu biết thêm nhiều về văn hóa 
phong tục Việt, và ngược lại, cô cũng giúp tôi hiểu thêm văn 
hóa Nhật. Tôi hỏi cô về Kawabata, cô sáng mắt à lên vui 
thích. Tuy nhiên, cô cũng không mấy hiểu về Kawabata, 
ngoài việc biết đó là một nhà văn nổi tiếng đã đem về Nobel 
văn chương cho tổ quốc song đã mất từ lâu rồi. Tôi nghe mà 
chạnh buồn. Ôi tỉnh thần và vẻ đẹp Nhật đâu rồi, khi con 
người hiện tại đã dân phai về Kawabata ? 

Tôi lại nhớ về hình ảnh của cặp vợ chồng già ngồi tựa 
lửng vào nhau mặt ngoảnh đi hai phía trước sân vườn ngôi 
nhà bên đường ngày ngày tôi ra ga Wakamatsu, những 
người già ngả lưng trên ghế đá công viên Hibiya và người 
già dạo chơi rồi ngủ lăn lóc dưới thảm cỏ vườn thông bên 
Lầu công chúa, hẳn trong ký ức họ có Kawabata ? Thế còn 


cánh nam thanh nữ tú kia, những người hằng ngay tranh thủ 
lúc ngồi trên metro vun vút trong lòng đất sâu Tokyo hoặc 
nhoay nhoáy chơi điện tử hoặc cắm phôn nghe nhạc từ điện 
thoại di động, hoặc ngủ gật vì quá mệt mỏi, họ có gì về 
Kawabata không ? 

Người ta bảo Kawabata tự sát vì bế tắc. Vậy xã hội 
Nhật Bản đầu những năm bảy mươi của thế kỷ trước có biến 
động gì lớn khiến ông bế tắc? Hay tự nội tâm ông ? Chỉ 3 
năm sau giật Nobel văn chương, một đỉnh cao chói lọi mà 
hàng ngàn hàng vạn nhà thơ nhà văn trên khắp trái đất này 
nằm mơ cùng không thấy, thì điều gì khiến ông chọn kết cục 
như vậy ? 

Chẳng vì lẽ gì cả. Thực ra, câu kết của Diễn từ Nobel 
năm 1968, Kawabata đã bộc lộ : " Những câu thơ Bản lai 
diện mục ca ngợi vẻ đẹp bốn mùa của Dogen chính là Thiền 

Thế là đã rõ. Tự chấm dứt sự tồn tại về thể xác, với Y. 
Kawabata, chỉ là một cách Thiền !... ./. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct. Ly đưa lên 
vào ngày: 19 tháng 7 năm 2010 


